TIẾNG HÁT CỦA NHÂN NGƯ 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


TIẾNG HÁT CỦA NHÂN NGƯ.... 


Nguyễn Duy Chính 
TIẾNG HÁT CỦA NHÂN NGƯ... 


Thân tặng các bạn VietKiem 

Ở chương 30 bộ ŸỶ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung đã cho một 
cô gái đang mê man trong cơn sốt hát hai câu: 

Lai như lưu thủy hề, thệ như phong, 

Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung. 

LILLILILLILIL 

LILLILILIILILIL 

Hai câu thơ này theo như chú thích của tác giả là bản dịch 
một tác phẩm từ tiếng Ba Tư của nhà thơ Quách Mạt Nhược. 
Đoạn đó nguyên văn như sau: 

“... Ân Ly hát khúc hát đó rồi, sau đó lại thêm một bài khác, 
lần này tiếng ca hết sức ngụy bí, không giống điệu hát Trung 
Thổ chút nào, nghe cho kỹ thấy từ ý cũng giống như khúc 
hát của Tiểu Siêu: 

Đến như nước chảy xuôi khe, 

Đi như gió cuốn biết về nơi nao. 

Cuộc đời như thể chiêm bao, 

Về đâu rồi sẽ ra sao bây chừ? 

Nàng cứ hát đi hát lại hai câu ấy mãi, càng lúc càng nhỏ 
dần, đến khi tiếng hát lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió không 
còn nghe thấy gì nữa. Mọi người nghĩ đến sinh tử vô thường, 
cõi nhân sinh như nước sông chảy mãi không hiểu từ đâu 
mà đến, dẫu cho anh hùng hào kiệt cũng không ai qua khỏi 
được cái chết, có khác gì gió mát kia chẳng biết thổi về nơi 
nào.” 


Thêm xuống một chút cũng chính Kim Dung giải thích 
nguyên ủy của hai câu thơ này mượn lời kể của Tạ Tốn: 

“,., Minh giáo truyền từ Ba Tư, khúc hát Ba Tư này có uyên 
nguyên với Minh giáo nhưng không phải là bài ca của Minh 
giáo. Bài hát này là do một vị thi nhân rất nổi tiếng của Ba 
Tư hơn hai trăm năm trước đây tên là Nga Mặc làm, nghe 
nói người Ba Tư ai ai cũng biết cả. Năm xưa khi ta nghe khúc 
hát này thấy hay quá nên có hỏi Hàn phu nhân về lai lịch 
của bài ca, bà ta có kể rõ ràng đầu đuôi cho ta nghe. 

Ngày đó đại triết gia của Ba Tư là Dã Mang mở trường dạy 
học, môn hạ có ba đệ tử kiệt xuất: Nga Mặc giỏi về văn học, 
Ni Nhược Mâu giỏi về chính trị còn Hoắc Sơn giỏi về võ công. 
Ba người hợp tính nhau nên cùng thề ước nếu giàu sang sẽ 
không quên nhau. Về sau Ni Nhược Mâu đường mây rong 
ruổi được làm Thủ tướng của Giáo Vương. Hai người bạn cũ 
cũng tới, Ni Nhược Mẫu xin với Giáo Vương phong quan chức 
cho Hoắc Sơn. Nga Mặc không muốn làm quan, chỉ xin một 
món tiền bổng hàng năm để có thì giờ nghiên cứu thiên văn 
lịch số, uống rượu ngâm thơ. Ni Nhược Mâu mọi việc đều 
ưng thuận, đối xử thật hậu hĩ. 

Ngờ đâu Hoắc Sơn vẫn mang hùng tâm không chịu ở dưới 
người khác, âm mưu phản loạn. Việc y làm thất bại bèn kết 
tụ đồng đảng vào trong núi thành một thủ lãnh tông phái uy 
chấn thiên hạ, gọi là phái Y Tư Mỹ Lương chuyên ám sát giết 
người. Thời Thập Tự Quân, người Tây Vực khi nói đến tên 
Sơn Trung lão nhân Hoắc Sơn, không ai là không kinh sợ. 
Thời đó vua các nước Tây Vực bị chết về tay các thủ hạ của 
Hoắc Sơn không biết bao nhiêu mà kể. 


Hàn phu nhân nói rằng, bên phía cực tây ngoài biển khơi có 
một đại quốc, tên là Anh Cách Lan, vua nước đó là Ái Đức 
Hoa có lỗi với Sơn Trung lão nhân bị y sai người hành thích. 
Quốc vương bị trúng dao tẩm thuốc độc, may nhờ vương 
hậu xả thân cứu chồng, hút chất độc ở vết thương ra, nhờ 
thế nhà vua mới thoát chết. 

Hoắc Sơn chẳng kể gì đến ân nghĩa ngày xưa, lại sai người 
giết chết Thủ tướng Ba Tư là Ni Nhược Mâu. Khi sắp chết, 
Thủ tướng ngâm bài thơ của Nga Mặc, chính là hai câu “Đến 
như nước chảy hề, đi như gió, Ai biết về đâu hề, rồi ra sao?”. 
Hàn phu nhân cũng có nói rằng về sau võ công của Sơn 
Trung Lão Nhân do Minh giáo học được. Ba sứ giả Ba Tư võ 
công quái dị lạ lùng, có lẽ học từ Sơn Trung lão nhân.” (Ý 
Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung, ch. 30, bản dịch Nguyễn Duy 
Chính) 

Hai câu thơ trên được nhiều người xem như một câu hỏi 
nhân sinh mà ai ai cũng mãi mãi đi tìm câu trả lời. Thế 
nhưng câu chuyện kể trên dựa vào đâu hay chỉ là một trong 
những dật sự mà Kim Dung tưởng tượng ra để thêm phần 
hấp dẫn. Chính người viết cũng đã thắc mắc trong một thời 
gian dài và có lẽ không bao giờ để ý đến nữa nếu không làm 
công việc dịch lại bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. 

Cứ theo Kim Dung, Nga Mặc ở vào khoảng hơn 200 năm 
trước thời đại của bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mà bộ truyện này 
lấy bối cảnh cuối đời Nguyên (thế kỷ thứ 14) nghĩa là nhà 
thơ này sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 
12. 

Nga Mặc đây là Omar Khayyám (1048-1123)[1] một nhà thơ 


rất nổi tiếng của Ba Tư với cái tên dài ngoằng ngoằẵng là 
Ghiyáthuddin Abulfath Omar bin Ibráhim al-Khayyámi - mà 
nghĩa của nó là Omar, con trai của Abraham, người chế tạo 
lều (tentmaker). Ông gốc người Naishapur và khi còn trẻ 
cũng làm nghề của cha nhưng đã thành danh để được hậu 
thế nhắc đến như một thi sĩ, toán học gia, thiên văn gia, 
triết gia rất nổi tiếng. Nhiều công trình thiên văn của ông rất 
chính xác đến mức chúng ta ngày nay phải kinh ngạc. 
Những khi rảnh rỗi ông cũng làm những bài thơ tứ tuyệt 
(quatrain), mỗi bài bốn câu diễn tả quan niệm nhân sinh có 
nhiều suy nghĩ khác hẳn với tin tưởng của đương thời: ông 
không mấy quan tâm đến sau khi chết, và đã dám tuyên bố 
một câu rất hiện sinh: Ta, chính ta đây, là Thiên Đường và 
Địa Ngục (l, myself, am Heaven and Hell). 

Ông được Nizám ul-Mulk (Ni Nhược Mâu) là quốc sư của vua 
Malik-Shah, mời về triều, và nhà vua đặt trông coi và thiết 
lập một đài thiên văn để tính toán lịch số. Trong chính một 
bản tự sự của chính Nizám ul-Mulk đã trần thuật mọi việc 
như sau: 

“,, Một trong những nhà thông thái vĩ đại nhất của 
Khorassán là Imam Mowaffak tại Naishápúr, một người được 
nhân dân yêu mến và kính nể - với ân sủng của Thượng Đế 
soi rọi linh hồn ông nên đã thọ đến ngoài tám mươi nhăm và 
người ta tin tằng những ai đọc kinh Koran và học hỏi với ông 
đều đạt được danh vọng cùng hạnh phúc. Chính vì thế cha 
tôi đã gửi tôi đến học với ngài và được thương yêu với biệt 
nhãn nên đã học ở đây tới bốn năm. 

Khi tôi tới đây, có hai người khác cũng trạc tuổi tôi cũng vừa 


đến. Một người là Hakim Omar Khayyám (Nga Mạc) và người 
kia là Hasan Ben Sabbáh (Hoắc Sơn 1034-1124). Cả hai đều 
lanh lợi và nhiều năng lực nên ba chúng tôi kết thành bạn 
tâm giao. Khi Imám bãi lớp, chúng tôi thường gặp nhau để 
ôn lại bài vừa mới học. Omar quê ở Naishápúr còn cha của 
Hasan Ben Sabbáh thì là một người sống đạo đức và nghiêm 
khắc nhưng tính khí hơi khác thường. Một hôm Hasan nói với 
tôi và Khayyám: “Người ta bảo rằng những người học trò của 
lImám Mowaffak sẽ thành danh. Như thế một trong chúng ta 
sau này sẽ giàu có vậy mình có nên ước hẹn với nhau 
chăng?”. Chúng tôi hỏi: “Thế ngươi muốn gì?”. Y đáp: “Mình 
hãy lập một lời nguyền, sau này khi ai khấm khá thì người 
đó sẽ chia xẻ đồng đều với hai người kia và không dành đặc 
quyền gì cho mình cả”. Chúng tôi đồng ý. Nhiều năm trôi 
qua và tôi đi từ Khoranssán đến Transoxiana, từ Ghazni đến 
Cabul; để khi trở về tôi làm việc hành chánh và lên đến chức 
tổng lý trong nội các thời Tiểu Vương AIp Arslán.” 

Cũng trong bài tự thuật này, ông kể tiếp về việc hai người 
bạn cũ sau này đã tìm gặp ông để yêu cầu thi hành lời hứa 
thuở còn đi học. Vị Quốc Sư (Vizier) đã vui vẻ bằng lòng. 
Hasan xin một chức vụ trong chính quyền và Quốc Vương đã 
chấp thuận lời yêu cầu của quốc sư nhưng y không thỏa 
mãn và và thất bại trong mưu toan soán đoạt vai trò của 
Nizam ul-Mulk phải bỏ trốn. Hasan sau đó trở thành lãnh tụ 
của nhóm khủng bố Ismailiyah - một nhóm Hồi giáo ly khai 
cực đoan từ Ai Cập truyền sang Ba Tư - chuyên dùng những 
thủ đoạn ám muội và tàn ác với ý định cướp chính quyền. 
Bọn khủng bố này có nhiều chi phái, trong đó nhóm do 


Hasan Ben Sabbáh lãnh đạo đã có thời đã kiểm soát một 
khu vực rộng lớn trong dãy núi Elburz (giữa lIran và Syria), có 
ảnh hưởng mạnh trong tầng lớp thợ thuyền và dân lao động. 
Năm 1090, y chiếm được lâu đài Alamút trong tỉnh Rúdbar ở 
dãy núi nằm dọc biển Caspian và từ căn cứ này y nổi danh 
trong thời Thập Tự Quân (Crusade). Hasan có biệt danh là 
Old Man of the Mountains (mà Kim Dung dịch là Sơn Trung 
Lão Nhân) và mê hoặc đồng đảng bằng môt loại cây có chất 
ma túy tên là hashish khiến người dùng nó bị ảo giác. Người 
được lệnh đi thi hành việc ám sát được gọi là Hashshashin 
(người hút hashish hay opiate of hemp-leaves) và chữ này 
đã biến thành chữ assassin trong tiếng Anh. 

Nhóm này hoạt động mạnh tại Trung Đồng cho tới mãi tận 
thế kỷ thứ 13 thì bị người Mông Cổ tiêu diệt nhưng vẫn còn 
một số ít vẫn tồn tại tới tận nay. Một trong những nạn nhân 
của họ lại chính là Nizam ul-Mulk[2]. Người ta bảo rằng trước 
khi từ trần Nizam ul-Mulk đã ngâm những câu thơ vẫn 
thường được nhắc nhở “ đi như gió cuốn biết về nơi nao” của 
người bạn Omar Khayyám. 

Omar Khayyám cũng đến gặp Nizam ul-Mulk nhưng ông lại 
không muốn làm quan mà chỉ xin được “sống dưới sự che 
chở của ngài để nghiên cứu về Khoa Học, cầu nguyện cho 
ngài được trường thọ và phong túc”. Vị Quốc Sư thấy ý định 
của người bạn cũ không thể lay chuyển nên đành phải để 
ông đi và chu cấp cho ông một năm 1200 mithkáls (tiền 
vàng) để ông trở về sống tại Naishápúr cho tới khi chết. 
Omar Khayyám đã tinh thông nhiều bộ môn nhất là thiên 
văn học và được triều đình cũng như dân chúng hết sức ái 


mộ. Khi vua Malik Shah có ý định cải tổ niên lịch, Omar là 
một trong tám nhà bác học được vời vào triều để thực hiện 
công tác này và sau đó đã áp dụng vào thời đại mà người ta 
gọi là Jaláli era (hay Jalád-ud-din) mà tính toán chính xác 
hơn lịch Julian và cũng không kém gì lịch Gregorian. Ông 
cũng để lại nhiều công trình về đại số (algebra) và đóng góp 
khá nhiều vào sự huy hoàng của khoa học Trung Đông thời 
trung cổ. Ông phối hợp cả hai phép lượng giác 
(trigonometry) lẫn phép xấp xỉ hay cận tự (approximation) 
để đưa ra phương pháp giải đại số bằng quan niệm hình 
học. 

Khwájah Nizámi, một người học trò của ông đã kể lại như 
sau: 

“Tôi vẫn thường đàm đạo với sư phụ, Omar Khayyám, trong 
một khu vườn và một hôm thầy tôi đã bảo: “Mộ ta sẽ nằm 
tại một nơi mà gió bắc sẽ rải lên trên đó những cánh hoa 
hồng”. Tôi hơi ngạc nhiên vì thầy tôi không bao giờ nói 
những lời vô ý nghĩa. Nhiều năm sau khi có dịp viếng 
Naishápúr, tôi đến thăm mộ ông và ngạc nhiên thay những 
cành cây lòa xòa reo rắc những cánh hoa phủ kín cả tấm 
bia.” 

Tác phẩm của Omar Khayyam được dịch ra nhiều thứ tiếng 
và bản tiếng Anh do Edward FitzGerald (1859) rất nổi tiếng. 
Thơ của ông làm theo thể tứ tuyệt nay còn lưu truyền 
khoảng 250 bài. Thể loại này là một loại gần như dân ca của 
Ba Tư, được viết bằng tiếng mẹ đẻ trong khi phần lớn các 
áng văn chương khác được viết bằng tiếng Ả Rập. Có lẽ 
chính vì thế mà nhiều bài được quần chúng truyền tụng và 


những hình ảnh ông nêu lên được khắc trên những mảnh 
ngà như một tác phẩm nghệ thuật chẳng khác gì người Việt 
chúng ta lấy những câu Kiều, Chinh Phụ Ngâm làm đề tài vẽ 
tranh. Thơ của Omar Khayyám ca ngợi cuộc đời nhàn tản, 
tiêu dao, uống rượu, ca hát ít nhiều ngược với tập tục 
nghiêm khắc và những cấm đoán của Hồi giáo và có lẽ đó 
cũng là một mặt khác của chốn thiên đường mà con người 
vùng Cận Đông mơ tưởng. 

* 


*x % 


2 


Năm 1861 người ta thấy một tiệm sách cũ ở London 
(England) có bán rẻ một cuốn sách với giá 1 penny nhan đề 
Rubaiyát of Omar Khayyám, the Astronomer-Poet of Persia, 
Translated into English Verse. Cuốn sách đó không để tên 
người dịch. Dịch giả đã mượn người chủ tiệm in 250 bản để 
tặng bạn bè và sau đó, cũng như số phận của nhiều tập thơ 
cổ cũng như kim khác, để thì chật chỗ, bán chẳng ai mua 
nên y đã tặng lại cho nhà in và được rao bán rẻ mong thu 
được đồng nào hay đồng nấy. Giá nguyên thủy của cuốn thơ 
là 5 shillings, giảm xuống còn 1 shilling mà vẫn ế nên sau 
cùng đã xuống mức còn 1 penny (1/12 của shilling) trước khi 
làm giấy phế thải. 

Hai thanh niên vô tình nghe được bèn rủ nhau đến mua mũi 
người vài quyển - 1 penny 1 quyển. Hôm sau họ quay lại 
định mua thêm thì thấy giá đã lên đến 2 pennies một quyển, 
và một đồn mười, mười đồn trăm người ta ùn ùn đến mua 
cuốn Rubaiyát đến nỗi chỉ vài tuần sau giá sách lên vọt đến 
21 shillings một quyển, nghĩa là gấp 250 lần cái giá bán 


sale.[3] 

Người viết không có cái may mắn kiếm được một bản 
nguyên thủy đó mà chỉ có trong tay hai bản in sau này. Bản 
thứ nhất do Walter J. Black ở New York (USA) ấn hành năm 
1942 nhan đề The Rubáiyát of Omar Khayyám - Rendered 
into English Quatrains by Edward FitzGerald (The five 
authorized versions), 178 trang. Bản thứ hai là một bản đẹp 
cũng nhan đề Rubaiyát of Omar Khayyám, translated into 
English Quatrains by Edward FitzGerald, do Random House, 
New York xuất bản năm 1947, 150 trang được đựng trong 
hộp cứng. Sở dĩ chúng tôi gọi là bản đẹp vì mỗi trang được 
in trên một nền vẽ các loại điểu thú, đóng khung và có kèm 
theo một số bức minh họa bằng màu của họa sĩ Mahmoud 
Sayah người Ba Tư, đa số vẽ những cặp tình nhân rất tình 
tứ. 

Edward FitzGerald là một công tử con nhà giàu, con nhà gia 
thế. Mẹ ông tên là Mary Frances FitzGerald Purcell là em họ 
cha ông và được thừa hưởng của gia đình một gia tài kếch 
xù. Edward sinh ngày 31 tháng 3 năm 1809 là con thứ bảy 
trong tám anh em. Cũng như nhiều cậu ấm khác, Edward 
chơi nhiều hơn học. Cậu có máu nghệ sĩ và chỉ thích đọc 
sách làm thơ, đánh đàn và vẽ. Cậu cũng nổi tiếng về ăn mặc 
nhếch nhác, ít khi cạo râu và tính tình bừa bãi, phòng ốc lúc 
nào cũng bừa bộn những sách vở, hình ảnh, quần áo... Mặc 
dầu được cha gửi vào một đại học danh tiếng, Edward cũng 
chỉ lêu bêu trong bốn năm. Thế nhưng những ai quen biết 
đều phải chịu rằng Edward rất quí bạn bè. 

Cuộc đời của Edward cũng vô định như khi cậu theo học đại 


học và thường đi lang thang mỗi nơi độ vài tháng, phần lớn 
chỉ vì tò mò hơn là có mục tiêu rõ rệt. Mặc dù gia đình có 
những phủ đệ ở khắp nơi, cậu lại chỉ đi thuê phòng ở một 
mình. Trong số các bằng hữu, Edward có quen với một thư 
ký ngân hàng tên là Bernard Barton, lớn hơn cậu đến 25 
tuổi, coi như một người bạn vong niên trong văn chương. 
Năm 1849, khi Barton bịnh nặng sắp chết, FitzGerald tỏ lòng 
hào hiệp hứa sẽ chăm sóc cho cô con gái Lucy của ông này. 
Thực tình mà nói, Edward FitzGerald chỉ có ý sẽ chu cấp cho 
cô gái mồ côi nhưng cả người ốm lẫn cô gái lại tưởng là 
Edward ngỏ lời cầu hôn. 

Chính cái tính do dự bất quyết của Edward FitzGerald đã 
khiến cho việc đó trở thành nhì nhằng kéo dài đến mấy năm 
liền và cuối cùng anh chàng đành phải lấy cô gái làm vợ 
mặc dù bạn bè cố gắng khuyên can không nên “anh hùng 
rơm”. Thế nhưng người hùng cứ tiến hành lễ cưới vào ngày 4 
tháng 11 năm 1856. 

Cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc và hai người phải 
chia tay. Edward FitzGerald trợ cấp cho người vợ ngắn ngủi 
một khoản tiền lớn và cuộc tình duyên thất bại này đã ảnh 
hưởng khá nhiều đến cuộc đời ông. Chính trong thời gian 
không thoải mái đó, Edward FitzGerald đã tìm quên trong 
việc dịch Rubaiyát của Omar ra tiếng Anh. Ông bắt đầu học 
tiếng Ba Tư từ năm 1853, khởi đầu bằng dịch tác phẩm 
Salámán and Absáil của Jámí do một người bạn là Giáo Sư E. 
B. Cowell của trường đại học Cambridge gửi cho. Tác phẩm 
thứ hai cũng do Cowell giới thiệu là những vần thơ của Omar 
Khayyám. Lối dịch của Edward FitzGerald cũng giống như 


những người làm thơ Đường, nghĩa là ngày đêm miệt mài, đi 
đâu cũng mang theo kè kè và mỗi khi tìm được một ý hay 
thì ghi ngay xuống. Ông dịch những bài thơ của Omar 
Khayyám bằng thơ bốn câu của Anh văn, câu đầu vần với 
câu thứ hai và câu thứ hai vần với câu thứ tư. 

Tới đầu năm 1858, Edward FitzGerald đã dịch được 75 bài tứ 
tuyệt và gửi cho tờ báo Fraser's Magazine. Một năm sau vẫn 
không thấy đăng tải, FitzGerald đòi lại bản thảo và tự ý bỏ 
tiền in như đã viết ở trên. Ấn bản này là một tập thơ mỏng 
chỉ bao gồm 21 trang mà ông giới thiệu là của Omar 
Khayyám, một “thiên văn-thi gia Ba Tư”[4]. Về sau chính 
ông thú nhận là “bản dịch của tôi trải qua rất nhiều trăn trở 
[5]” và cũng như bao nhiêu người đã từng thử dịch thơ, có lẽ 
đây là công trình gian nan nhất, một mặt phải hiểu cho đến 
nơi đến chốn nguyên tác, mặt khác lại phải biến những ý 
tưởng đó thành một dạng văn chương nếu không bằng thì 
cũng đừng kém quá. Không phải ai cũng có thể chuyển ngữ 
một tác phẩm tầm thường như Kim Vân Kiều truyện của 
Thanh Tâm tài nhân thành một tuyệt tác như truyện Kiểu. 
Thế nhưng nhiều phê bình gia về sau đã đánh giá rằng bản 
dịch của Edward FitzGerald có phần còn trội hơn nguyên tác 
của Omar Khayyám. Chỗ này người viết chỉ chép lại theo 
sách vở, còn thực sự mà nói tiếng Anh của người viết - nhất 
là dạng văn cổ như bản dịch của Edward FitzGerald - đã 
chẳng đến đâu mà tiếng Ba Tư thì hoàn toàn mù tịt, trông 
vào những bản chụp mẫu trong tài liệu với tâm sự “ngươi 
nhận ra ta mà ta chẳng nhận ra ngươi” chẳng khác gì Vi 
Tiểu Bảo. 


Nói đúng ra, bản của ông không phải là bản dịch. Ông chỉ 
mượn ý rồi đặt lại thành thơ. Nguyên tác gồm hơn 400 bài tứ 
tuyệt (người viết dùng tạm để dịch chữ quatrains), mỗi bài 
là một ý riêng, tuy có thể chia thành một số đề mục nhưng 
không phải là một bản trường thi nhưng Edward FitzGerald 
đã sắp xếp, chọn lựa, lắm khi ghép đoạn nọ vào đoạn kia để 
thành một bài thơ bốn dòng của riêng mình. Chính vì thế 
ông thay vì dùng chữ dịch (translated), ông lại dùng chữ 
trình bày (rendered) là một chữ nghĩa rất rộng và mơ hồ. Có 
thể nói ông nghiền ngẫm nguyên tác của Omar Khayyám rồi 
nung nấu trong lòng để nảy ra thành những bài thơ của 
chính ông, chỉ mượn ý của nhà thơ Trung Đông mà thôi. Và 
cũng vì thế Gordon S. Haight đã bảo rằng bản của Edward 
FitzGerald đã “đạt tới một mỹ độ mới vượt xa cả nguyên 
bản[6]”. 

Điểm đáng chú ý là Edward FitzGerald vẫn tiếp tục nghiền 
ngẫm những vần thơ rubaiyát của Omar Khayyám cho tới 
cuối cuộc đời và tiếp tục thêm bớt, sửa đổi, khi thì cả câu, 
khi thì một đôi chữ, khi thì đảo lên đảo xuống cho hay hơn. 
Chính vì thế mà có tới 5 ấn bản khác nhau được in ra, mỗi 
ấn bản được sửa lại khác bản cũ. Bản đầu năm 1859 bao 
gồm 75 bài tứ tuyệt. Đến năm 1868, ông in bản thứ hai, bao 
gồm 110 bài. Đến bản thứ ba năm 1872, và bản thứ tư năm 
1879, ông giảm xuống còn 101 bài. Cả bốn bản đó ông đều 
để tên vô danh và chính vì thế ngay cả bạn bè ông cũng 
không ai biết ông chính là tác giả. 

Mãi tới sau khi ông chết, người ta mới tìm thấy một bản in 
lần cuối trong đó ông sửa lại bằng tay một số câu, và đó 


chính là bản thứ năm, bản sau cùng, được bạn ông là 
William Aldis Wright tu đính và ấn hành năm 1889 dưới nhan 
đề Những bức thư và di cảo của Edward FitzGerald[7]. Một 
cách tổng quát, ngoài hai bản đầu tiên năm 1859 và 1868, 
những bản sau không có gì thay đổi nhiều và đến nay những 
bản in mới thường có cả 5 bản khác nhau để độc giả tiện 
việc so sánh và tham khảo. Chính vì thế người ta cũng có 
thể biết qua phần nào cái tính “thôi xao[8]” của Edward 
FitzGerald và công lao của ông trong việc cố đưa bản Anh 
văn lên mức hoàn chỉnh. 


Tại sao bản dịch của Edward FitzGerald lại được nhiều người 
biết đến? 

Thực tình mà nói, ngay tại nước Anh số người lưu tâm đến 
bản dịch này cũng rất hiếm hoi và gần như 2 ấn bản đầu 
tiên không mấy ai chú ý. Dịch phẩm này chỉ được nổi tiếng 
khi Charles Eliot Norton viết một bài khen ngợi trên tờ North 
American Review (Hoa Kỳ) vào tháng 10 năm 1869 và đã 
trích dẫn 74 bài tứ tuyệt trong số 110 bài để dẫn chứng. 
Chẳng bao lâu thơ của Omar được rất nhiều người biết đến 
vượt xa cả chính quê hương của ông là xứ Ba Tư Nghìn Lẻ 
Một Đêm và tính cho tới giữa thế kỷ 20 đã có khoảng 600 ấn 
bản của tác phẩm này được dịch ra nhiều thứ tiếng khác 
nhau. Sự trống vắng của con người dường như thời đại nào 
cũng là một ám ảnh và dẳằn vặt khiến chúng ta đâm ra hoài 
nghi tất cả và có lẽ không bao giờ nhân loại kiếm được câu 
trả lời và đó cũng chính đó là điểm chạy dài trong suốt 
những dòng thơ của Omar Khayyám. 


Để kết luận, người viết chép lại bản tiếng Anh của Edward 
FitzGerald mà Quách Mạt Nhược đã dịch ra thành hai câu 
thơ: 

Lai như lưu thủy hề, thệ như phong, 

Bất tri hà xứ lai hề hà sở chung! 

Những câu đó là bài thơ số 28/29 trong ấn bản đầu tiên, bài 
số 31/32 trong ấn bản thứ 

nhì nhưng trong các ấn bản 3, 4, 5 lại trở về thứ 28/29: 

With them the Seed of Wisdom did I sow, 

And with my own hand wrought to make it grow; 

And this was all the Harvest that l reap'd— 


“| cam like Water, and like Wind I go.” 
> 


*% 


Into this Universe, and Why not knowing, 

Not Whence, like Water willy-nilly flowing: 

And out of it, as Wind along the Waste, 

I know not Whither, willy-nilly blowing. 

Những vần W lập đi lập lại tạo nên cho người đọc một nỗi 
hoài nghi khó tả, không biết có phải vì thế mà nhà thơ họ 
Quách đã dịch được thành hai tuyệt cú ở trên không? 

Tháng 4, 2003 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1/ Kingston, Jeremy & David Lambert: Catastrophe and 
Crisis (Bloosbury Books, London 1979) 

2/ FitzGerald, Edward: The Rubaliyát of Omar Khayyám 
(Walter J. Black, New York 1942) 


3/ FitzGerald, Edward: Rubaiyát of Omar Khayyám (Random 
House, New York 1947) 

4/ Time-Life Books: Light In The East, TimeFrame AD 1000- 
1100 (Time-Life Books, Virginia 1988) 

[1] Encyclopeadia Britannica viết là 1122 

[2] Nizam ul-Mulk bị ám sát chết trên đường đi từ kinh đô 
Esfahan đến Baghdad năm 1092, Omar Khayyam bị thất 
sủng. Về cái chết của Nizam ul-Mulk, sách vở chép là do 
nhóm khủng bố Ismailiyah (Y Tư Mỹ Lương) nhưng cũng có 
nơi cho là do âm mưu của vợ ông vì con trai bà không được 
chỉ định làm người thừa kế. 

[3l Một bản này, giấy ố vàng đã được bán với giá 8000 
dollars vào năm 1929 và chắc chắn ngày hôm nay thì giá 
phải cao hơn không biết bao nhiêu lần. 

[4] Astronomer-Poet of Persia 

[5]! suppose very few people have ever taken such pains in 
translation as I have...(bản Walter J. Black, 1942, tr. 8) 

[6]... from that altitude to reach new levels of beauty ¡in his 
translation, ehich ¡is incomparably better than the original. 
(Walter J. Black, 1942, tr. 9) 

[7] Letters and Literary Remains of Edward FitzGerald 

[8] nói về việc gọt dũa văn chương theo một điển về Giả 
Đảo đời Đường 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 5 năm 2004 


